Nên chọn camera giám sát ngoài trời không dây 
hay có dây đề sử dụng tốt nhất? 
Thiết bị camera an ninh ngoài trời có dây hay không dây, đâu là sự lựa chọn tốt nhất 
cho người dùng hiện nay? Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi sẽ giới thiệu và cập 
nhật chỉ tiết trong bài viết dưới đây, cụ thể ưu nhược điểm của từng dòng sản phẩm, 


mời bạn đọc tham khảo! 


NÊN CHỌN 
CAMERA QUAN SÁT NGOÀI TRỜI 
CÓ DÂY HAY KHÔNG DÂY 
ĐỂ SỬ DỤNG TỐT NHẤT 


\/[=gx=4E 


telecorn 


Camera không dây ngoài trời là gì? 

Camera không dây ngoài trời hay còn gọi là camera wifi. Đây là thiết bị sẽ sử dụng 
sóng wifi để có thê truyền dữ liệu hoặc theo dõi giám sát. 

Lợi thế 

Camera không dây ngoài trời được nhiều người ưa chuộng vì những lý do sau: 

- Có chức năng đàm thoại 2 chiều, tích hợp âm thanh 2 chiều: Nhờ được tích hợp 
loa và micro nên thiết bị camera an ninh không dây ngoài trời cho phép người dùng 


có thê nói chuyện, thảo luận trực tiêp với những người khác trong khu vực camera. 


- Không cần sử dụng đầu ghi hình đắt tiền: Do thiết bị không cần sử dụng đầu ghi 
hình mà chỉ cần sử dụng mạng là có thể trực tiếp quan sát, theo dõi camera. 

- Khả năng quay 360 độ: Nhờ khả năng này, bạn sẽ không cần phải lắp đặt hệ thống 
giám sát chuyên sâu tốn kém và khó coi cho ngôi nhà của mình. Nó cũng được tích 
hợp đèn hồng ngoại, giúp bạn đễ dàng giám sát khu vực phía trước vào ban đêm, 
ngay cả trong môi trường thiếu sáng. 

- Hỗ trợ đồng hồ báo thức, bật đồng hồ báo thức trực tiếp trên thiết bị của người 
dùng: nhờ kết nối Internet, khi hệ thống cập nhật, đồng hồ báo thức sẽ ngay lập tức 
gửi thông báo đến thiết bị kết nối mạng của bạn (điện thoại, máy tính bảng, 
laptop....) 

- Sử dụng dễ dàng chỉ với vài thao tác cơ bản: Không cần đi dây rườm rà, chỉ cần 
kết nối mạng là có thê sử dụng thiết bị camera giám sát ngoài trời. 

sự thiếu sót 

Bên cạnh nhiều ưu điểm kê trên, camera an ninh ngoài trời không dây cũng có nhiều 
hạn chế, cụ thể như sau: 

- Tính bảo mật thấp, đễ bị ảnh hưởng bởi các tần số khác: Thiết bị camera giám sát 
không dây ngoài trời đễ bị tin tặc tấn công, nhiễu sóng điện thoại di động,... 

- Có khả năng lấy nét hình ảnh cao, nhưng phụ thuộc nhiều vào Internet. Do đó, cần 
phải lựa chọn giữa chất lượng hình ảnh và tốc độ ghi. 

- Độ trễ hình ảnh: Bạn sẽ mất một lúc để xem hình ảnh và video chất lượng cao do 
yêu cầu nén trước khi truyền đến trung tâm. 

- Khó sử dụng camera không dây ngoài trời: Thông thường, các thiết bị camera an 
ninh không dây chỉ sử dụng được trong nhà, không hoặc khó sử dụng ngoài trời. 
Camera có dây ngoài trời là gì? 

Camera có dây ngoài trời là dòng camera quan sát sử dụng đường tín hiệu để truyền 
dữ liệu đã ghi đến thiết bị lưu trữ và xem đữ liệu. Khi lắp đặt, bạn cần có dây LAN 


để kết nói các thiết bị với nhau, dây nguồn đề đảm bảo thiết bị có thê hoạt động tốt,... 


Lợi thế 

Camera ngoài trời có dây có ít ưu điểm hơn camera ngoài trời không dây. Ưu điểm 
của dòng thiết bị camera này như sau: 

- Có khả năng lưu trữ hình ảnh lâu hơn so với camera an ninh ngoài trời không dây. 
- Thiết bị lắp được với số lượng nhiều (nếu lắp 2 sản phẩm trở lên nên dùng camera 
có dây). 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/nen-chon-camera-qguan-saf-nøoaI-froI-co-day- 


hay-khong-day-de-su-dung-tot-nha/170S0212 


